


Chương 1163: Ngăn trở



 
Dịch giả: NguyenDzung
 
Đề tự: Thập Dạ
 

 
Nhập Trấn Hoang, Khánh Viên đè ép
Triển Lôi Bằng, Hàn Lập ra uy 

 

"Chúng ta, chúng ta là bộ lạc Ngân Giác Tê và bộ lạc Vân Văn Hổ..." Cuống họng Tang Đồ cảm giác như khô lại, hơi căng thẳng nói. 

 

Người thủ thành kia nghe vậy cũng sững sờ, quay đầu nhìn một tên sĩ tốt khác, ra điều dò hỏi. 

 

"Chưa từng nghe qua, trong mười sáu đại Hoang tộc cùng trăm bộ lạc đứng đầu... Hình như cũng đều không có hai bộ lạc này." Người kia suy tư một lát, lắc đầu trả lời. 

 

"Chúng ta là hai bộ lạc nhỏ ở tại địa hạt của bộ tộc Địa Long, tôn giá hẳn là chưa nghe nói qua." Vân Báo đã sớm xuống xe thú, cũng đứng cạnh Tang Đồ, nuốt nước bọt rồi nói. 

 

Nghe mấy lời này, sắc mặt hai tên sĩ tốt thủ thành kia đều trầm xuống, ánh mắt lóe lên thần sắc khó chịu. 

 

"Các ngươi có biết gần đây Trấn Hoang thành và Bát Hoang sơn có chuyện gì không? Đến thêm loạn sao? Nơi này sắp tới không phải là nơi các ngươi có thể tới, mau chóng từ chỗ nào đến thì về chỗ đó đi." Một người trong đó tính khí nhẫn nại hơn nói ra. 

 

"Tôn giá, chúng ta biết Bát Hoang sơn muốn tổ chức Huyết Tự đại hội, chúng ta tới chính là để tham gia thịnh hội." Tang Đồ nói gấp. 

 

Lời gã vừa dứt, lập tức gây ra một trận cười vang từ bốn phía. 

 

Một chi đội xe khác đang tới ngay sau đó, đã đi tới một cổng tò vò khác ở gần đấy. 

 

Nhân số của chúng khoảng bảy tám chục người, tất cả đều có sừng nhọn trên đầu, mặt như viên hầu, trên người khoác áo giáp đồng đỏ, hình thể mười phần cao lớn, so với Tang Đồ còn cao hơn gấp đôi, lộ ra bàn tay đỏ thẫm như máu. Chúng nhìn về phía bên này, mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức. 

 

Tang Đồ chỉ liếc bọn chúng một chút liền vội vàng quay ánh mắt đi. Bởi đội ngũ này chính là bộ tộc Khánh Viên, một trong mười sáu đại Hoang tộc, cũng là một trong những chủng tộc khát máu, hiếu chiến nhất trong số tất cả bộ tộc Man Hoang. 

 

Năm đó, Chu Yếm, một trong Man Hoang Bát Vương, từng lưu lại bốn đứa con, sau này dần dần diễn hóa thành bốn bộ tộc khác biệt. Trong đó, kế thừa huyết mạch nhiều nhất, thực lực cũng cường đại nhất, chính là bộ tộc Khánh Viên trước mắt. 

 

So với sự kỳ thị bộ lạc Ngân Giác Tê và Vân Văn Hổ bên này, binh lính thủ thành đối với bộ lạc Khánh Viên khách khí hơn nhiều, cơ bản không tra xét bất cứ cái gì liền cho bọn chúng đi qua. 

 

"Còn nhìn cái gì vậy, mau mau rời đi..." Lúc này, ở cổng tò vò bên này, sĩ tốt thủ thành cũng thúc giục hai người Tang Đồ. 

 

"Tôn giá thứ lỗi, chúng ta mang đến huyết mạch hậu duệ của một trong tám vị Chân Linh Vương, có tư cách tiến vào Trấn Hoang thành." Tang Đồ bất đắc dĩ, đành vội vàng đáp. 

 

Nghe lời này, hai tên sĩ tốt thủ thành rõ ràng hơi ngẩn người. 

 

"Là cái loại gì, lại xứng mang huyết mạch Chân Linh Vương?" Lúc này, một tiếng gầm gừ như sấm bỗng vang lên từ một bên. 

 

Tang Đồ nghe vậy, tâm thần run lên, nhìn về bên kia liền thấy một tên tộc nhân Khánh Viên có sẹo trên mặt đang hùng hổ bước tới, vẻ mặt đầy tức giận. 

 

"Chúng ta..." Tang Đồ vội vàng cúi đầu giải thích. 

 

Thế nhưng gã vừa mới mở miệng đã cảm thấy tức ngực, cả người bay ngược ra ngoài, nặng nề đập lên trên tường thành, miệng thổ máu tươi, chậm rãi tuột xuống. 

 

Vân Báo thấy vậy, vừa định tới đỡ gã lên, liền bị một luồng chưởng phong trực tiếp đánh vào, ngã nằm xuống đất. 

 

Tộc nhân Khánh Viên kia đạp một chân lên, mặt mũi đầy khinh bỉ nói: "Chỉ một tiểu tộc mạt hạng không vào đâu thế này, cũng xứng kế thừa huyết mạch Chân Linh Vương, không phải vỗ mặt mười sáu đại Hoang tộc chúng ta sao?" 

 

Vân Báo chỉ cảm thấy sắp bị đạp vỡ mật, trong miệng nghẹn lại, một chữ cũng nói không ra. 

 

Thực lực tên tộc nhân Khánh Viên này có thể so với tu sĩ Thái Ất sơ kỳ, hơn so với bọn gã không phải chỉ một vài cấp, căn bản là không thể chống lại. 

 

"Tên đáng chết, làm bẩn chân lão tử..." Khánh Viên tộc nhân chửi một câu, vẻ mặt chán ghét giơ chân lên, tư thế như muốn một cước giẫm chết Vân Báo. 

 

Hàng trăm, hàng nghìn người vây xung quanh, nhưng không có một người mở miệng ngăn cản, ngược lại, đều có chút vui thú với màn máu tanh này. 

 

Tang Đồ giãy dụa, như thể muốn xông lên nhưng lại bị hai tên sĩ tốt cản lại. 

 

"Vừa rồi để cho các ngươi đi lại không đi, hiện giờ cũng đừng đi chịu chết..." Một người trong đó ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ra. 

 

Tang Đồ lại không quan tâm, huyết quang trong mắt sáng lên, hình thể lập tức tăng vọt mấy lần, đưa tay nắm vào hư không, một cái búa đá màu đen khổng lồ hiện lên được hắn cầm vào tay. 

 

Tuy nhiên, còn không đợi gã kịp hành động, thân hình hai tên sĩ tốt thủ thành cũng tăng vọt trong nháy mắt, trường kích trong tay giao nhau đè xuống, kẹp cổ Tang Đồ lại, cả giận nói: "Ngươi muốn chết thì chết, đừng liên lụy chúng ta." 

 

Lúc này, chân tên Khánh Viên tộc kia đã nặng nề hạ xuống, từ ngực Vân Báo chuyển qua đầu, rõ ràng là muốn gã chết. 

 

Mắt thấy mạng Vân Báo sắp đi đời, tất cả người của hai bộ lạc trở nên hung hãn, không sợ chết, định xông lên, cứu thủ lĩnh của mình. 

 

Nhưng, đúng lúc này, một thanh âm thản nhiên bỗng truyền từ trong xe thú ra: 

 

"Ngươi thử đạp một cái xuống xem..." 

 

Thanh âm không lớn, lại vô cùng rõ ràng, truyền vào tai mọi người ở đây, khiến tất cả khẽ giật mình, nhìn về phía âm thanh phát ra. 

 

"Người nào, trốn ở trong xe giả thần giả quỷ, ta đạp đấy, thì làm sao?" 

 

Động tác của tộc nhân Khánh Viên kia hơi dừng lại, nhưng lập tức khóe miệng lộ ý mỉa mai cười nói, một cước nặng nề giẫm đạp xuống. 

 

"Ầm ầm" một tiếng lôi điện oanh minh! 

 

Một bóng người màu xanh được bao bọc bởi lôi điện màu bạc bắn ra từ trong xe, trong nháy mắt đã tới trước người tộc nhân Khánh Viên kia. 

 

Không đợi y kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra lúc đó, một đoàn lôi quang chợt bùng nổ. 

 

Cơ thể tộc nhân Khánh Viên kia liền cảm thấy tê dại, bay ngược lại tốc độ cực nhanh, trực tiếp đâm vào tường thành màu đen, làm toàn bộ tường thành chấn động kịch liệt theo. 

 

Mọi người xung quanh đều bị tình huống đột nhiên phát sinh này chấn kinh, ánh mắt sôi nổi tập trung vào bóng người màu xanh kia. 

 

Đấy dĩ nhiên là Hàn Lập, vì cứu tính mạng Vân Báo, hắn không thể không hiện thân. 

 

Chỉ thấy hắn chậm rãi cúi người, nâng Vân Báo lên, phất tay lấy ra một viên đan dược màu xanh đưa cho gã rồi chau mày nhìn về hai tên sĩ tốt đang giữ Tang Đồ. 

 

Bọn chúng nhìn qua dáng điệu Hàn Lập liền biết không dễ trêu chọc vào, vội vàng buông tay. 

 

Tang Đồ cũng vội vàng lảo đảo trở về. 

 

Hàn Lập đồng dạng lấy ra một viên đạn dược, đưa Tang Đồ ăn vào, ánh mắt chuyển hướng nhìn tên tộc nhân Khánh Viên kia. 

 

Người này trời sinh khí lực cường hãn, tường thành cứng rắn vốn có trận pháp gia trì, va đụng gây ra nhiều vết nứt, vậy mà y không bị thương gì, sau khi ngã từ trên tường xuống liền vỗ đập bụi đất trên người, đứng yên vững vàng. sớm nhất và đầy đủ chỉ có tại bạhc ngọc sách 

 

Tuy nhiên, Hàn Lập không muốn làm lớn sự việc, nên không thực sự duy trì vận chuyển lực lượng huyết mạch trên người, mà gần như phong bế ba động tiên linh lực. Thần sắc hắn cứ lạnh nhạt, ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm đối phương. 

 

"Lôi Bằng tộc... Hai tên kia là kẻ phụ thuộc của ngươi?" Tộc nhân Khánh Viên kia thấy vậy, không vội vã động thủ tiếp, hiển nhiên là có chút kiêng kỵ đối với Lôi Bằng tộc, mở miệng hỏi. 

 

Giống như Khánh Viên tộc, Lôi Bằng tộc cũng là hậu duệ của một trong tám vị Man Hoang Chân Linh, Du Thiên Côn Bằng, đồng thời là một trong mười sáu đại Hoang tộc đứng đầu. Mặc dù thực lực tổng thể hơi kém Khánh Viên tộc, nhưng bọn chúng lại chịu không nổi vị tộc trưởng thực lực mạnh mẽ và vô cùng bao che khuyết điểm của tộc kia. 

 

Trong lịch sử, chỉ cần một tiểu bối được xem trọng trong Lôi Bằng tộc bị khi dễ, sự việc vị tộc trưởng này tự mình ra mặt, đánh đến tận cửa đòi công đạo cũng không ít. 

 

"Chúng ta chỉ muốn tiến vào trong thành, có cần thiết làm đến tình trạng này không?" Hàn Lập không trả lời, ngữ khí bình tĩnh hỏi ngược lại. 

 

"Lôi Bằng bộ tộc ta nhận biết cũng không ít, có dám nói cho ta biết, ngươi tên gì?" Tộc nhân Khánh Viên nhướng mày, nói ra. 

 

"Hiện tại chúng ta có thể vào thành chưa?" Hàn Lập không đáp lại y, mà lại hỏi hai tên sĩ tốt. 

 

"Có thể, đương nhiên có thể, xin mời..." Một tên lính vội vàng gật nhẹ đầu, trả lời gấp. 

 

Hàn Lập lập tức phất tay, đám người hai bộ lạc liền tranh thủ nâng hai người Tang Đồ và Vân Báo lên xe thú, dự định vào thành. 

 

"Trong Lôi Bằng tộc, không nghe nói qua có nhân vật như ngươi, chẳng lẽ lại... Là tạp chủng của tộc nào phân ra? Loại như ngươi không có tư cách tham gia thịnh hội, cút về cho ta." Mắt thấy Hàn Lập căn bản không để mình vào mắt, tên tộc nhân Khánh Viên kia rốt cục giận tím mặt, lớn tiếng chửi bới. 

 

Đối với các tộc Man Hoang mà nói, huyết mạch là một chuyện cực kỳ trọng yếu, bị người khác chỉ thẳng mặt mắng "Tạp chủng" cũng đã là sự việc đáng để xông lên liều mạng. 

 

Hàn Lập vốn không phải Man Hoang chủng tộc, bị hắn nói kiểu này, trong lòng cũng không để ý quá nhiều. Hắn chỉ muốn thuận lợi tiến vào Trấn Hoang thành, sau đó lại đi Bát Hoang sơn, cứu tỉnh Tiểu Bạch là được, nên vẫn như cũ, không tức giận gì, chỉ quay người đi đến khung xe. 

 

Nhưng hành động đó của hắn ở trong mắt những người ở đây xem ra lại là thực sự thấy sợ hãi. Vậy là tiếng xì xào vang lên từ bốn phía, lại có không ít người ồn ào giễu cợt, kêu bọn hắn cút về. 

 

Mắt thấy vậy, tộc nhân Khánh Viên kia càng đắc ý, trong lòng khẳng định Hàn Lập chỉ là huyết mạch phân hóa bên ngoài của Lôi Bằng tộc, lập tức bước thêm một bước, chụp tới phía sau lưng Hàn Lập, trong miệng hô to: 

 

"Cẩu tạp chủng! Muốn vào cửa này, trước hết qua cửa ta đã." 

 

Lúc y bước ra, trên mặt đất, đá đen lát thành bỗng vỡ tung, một bàn tay to lớn mau lẹ thò ra, trong nháy mắt đã đến vị trí sau lưng Hàn Lập, dáng vẻ như muốn bóp nát lồng ngực hắn. 

 

Lông mày Hàn Lập khẽ co lại, trong lòng thở dài, xem ra là không thể tránh được. 

 

Cùng lúc với ý niệm trong lòng, thân hình hắn bỗng dịch chuyển, năm ngón tay hơi cong thành dạng ưng trảo, quay người bắt lấy nắm tay tộc nhân Khánh Viên. 

 

Lực lượng huyết mạch và tinh thần lực trên người hắn đồng thời bộc phát, từng tia chớp màu bạc tuôn ra không ngừng. Bên ngoài cánh tay, tia điện màu bạc ngưng tụ thành vuốt Lôi Bằng, va chạm dữ dội với nắm tay tộc nhân Khánh Viên. 

 

"Ầm ầm " 

 

Một tiếng nổ rung trời, một kình phong mạnh mẽ không gì sánh được bộc phát ra từ giữa hai người, quét ngang bốn phương tám hướng. 

 

Từng tầng điện quang màu bạc từ trung tâm nổ tung, bộc phát ra từng tia chớp hình cầu lớn bằng nắm tay, không ngừng bắn ra ngoài, khiến tất cả những người vây quanh đấy phải liên tục lùi lại phía sau. 

 

Một vài dã thú dẫn xe chấn kinh, rối rít gào rú xao động, bốn bề lâm vào hỗn loạn. 

 

Trong lòng tộc nhân Khánh Viên kinh hãi, Lôi Bằng tộc thường lấy sở trường tốc độ, sức lực dù không yếu, nhưng so với Khánh Viên tộc thì kém rất nhiều, nhưng gia hỏa trước mắt này vừa đánh liền dùng sức lực cứng đối cứng với mình, vậy mà còn không hề rơi xuống hạ phong chút nào, thực sự hơi cổ quái?